THAM THIỀN YẾU CHỈ 


I. ĐIỀU KIỆN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TIÊN 
CỦA SỰ THAM THIỀN. 

Mục đích tham thiền là cầu được minh tâm kiến 
tánh. Muốn thế, phải gạn lọc các thứ nhiễm ô của tự 
tâm, thấy rõ mặt thật của tự tánh. Nhiễm ô tức là vọng 
tưởng chấp trước. Tự tánh là đức tướng trí tuệ Như 
Lai. ĐỨc tướng trí tuệ Như Lai, chư Phật và chúng sanh 
đồng có đủ, không hai không khác. Nếu rời vọng tưởng 
chấp trước là chứng được đức tướng trí tuệ Như Lai 
của mình; phải thế là Phật, không phải thế là chúng 
sanh. ChỈ vì chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay mê muội 
đắm chìm trong sanh tử, nhiễm ô đã lâu, không thể trong 
chốc lát thoát được vọng tưởng, thật thấy bản tánh, vì 
thế nên phải tham thiền. Điều kiện quyết định đầu tiên 
của sự tham thiền là trừ diệt vọng tưởng. Phương pháp 
trừ vọng tưởng như thế nào? Đức Phật Thích-ca Mâu-ni 
nói phương pháp rất nhiều, nhưng rất giản lược chẳng 
qua một chữ hết, hết là Bồ-đề. Thiền tông do TỔ sư 
Đạt-ma truyền sang Trung Hoa, sau đến đức Lục Tổ, 
tông phong bỦủa khắp sáng chiếu cổ kim. Câu rất khẩn 


yếu mà đức Tổ sư Đạt-ma và Lục Tổ khai thị cho môn 
đồ là “Trừ sạch các duyên, một niệm không sanh”. Trừ 
sạch các duyên tức là vạn duyên buông hết. Hai câu: 
“Vạn duyên buông hết, một niệm không sanh” chính là 
điều kiện quyết định đầu tiên của sự tham thiền. Hai câu 
ấy nếu thực hiện không được, tham thiền chẳng những 
nói không thành công mà vào cửa cũng không thể được. 
Bởi vì vạn duyên còn ràng buộc, niệm niệm mãi sanh 
diệt, ông làm sao tham thiền được? 

“Vạn duyên buông hết, một niệm không sanh” là 
điều kiện quyết định đầu tiên của sự tham thiền, dĩ 
nhiên chúng ta đã biết. Nhưng phải làm thế nào mới có 
thể thực hiện được? Có hai cách: 

I- Bậc thượng, một niệm hằng dứt, thẳng đến vô 
sanh liền chứng Bồ-đề, không còn một mắẩy may ràng 
buộc. 

2- Bậc thứ, dùng lý trừ sự, biết rõ tự tánh xưa 
nay vẫn thanh tịnh, phiền não Bồ-đề, sanh tử Niết-bàn 
đều là giả danh không can dự gì đến tự tánh của ta. 
Muôn sự muôn vật đều là việc chiêm bao, huyễn hóa, 
hòn bọt, cái bóng. Sắc thân tứ đại của ta đây và sơn hà 
đại địa Ở trong tự tánh như hòn bọt ngoài bể cả, mặc 
tình sanh diệt không ngại gì bản thể. Ta không nên theo 
sự sanh, trụ, dị, diệt của tất cả cái huyễn hóa ấy mà 


khởi ưa, chán, thủ, xả. Toàn thân buông hết như người 
chết không khác, tự nhiên căn, trần, thức, tâm tan biến; 
tham, sân, si, ái diệt sạch. Mọi việc đau nhức, khổ vui, 
đói lạnh, no ấm, vinh nhục, sanh tử, họa phước, kiết 
hung, chê khen, được mất, an nguy, khó dễ v.v... nơi 
thân một mực đẩy chúng ra ngoài. Có thế mới mong 
buông hết. Một buông, tất cả đều buông, mãi mãi buông 
gọi là vạn duyên buông hết. Vạn duyên buông hết rồi, 
vọng tưởng tự tiêu, phân biệt không khởi, các chấp 
trước hằng xa ha. Khi ấy, một niệm không sanh, tự tánh 
sáng suốt, toàn thể hiện bày. Được vậy là điều kiện 
tham thiền đã đầy đủ, lại dụng công chân thật tham cứu 
mới có thể được minh tâm kiến tánh. 

Hằng ngày thường có các vị tu thiền đến hỏi câu 
thoại đầu. Phàm là pháp vốn không phải pháp, một khi 
rơi vào ngôn ngỮ tức không phải thật nghĩa. Biết được 
một tâm này xưa nay là Phật, ngay đó vô sự muôn việc 
hiện thành, nói tu nói chứng đều là ma thuyết. Đức Đạt- 
ma sang Trung Hoa “Chỉ thẳng tâm người, thấy tánh 
thành Phật”. Chỉ bày rành rõ tất cả chúng sanh đều là 
Phật. Thẳng đó nhận được tự tánh thanh tịnh này, tùy 
thuận không nhiễm ô, trong hai mươi bốn giờ đi đứng 
ngồi nằm tâm không khởi vọng, ấy là hiện thân thành 
Phật; chẳng cần dụng tâm dụng lực, cũng chẳng cần 


tạo tác thi vi, không nhọc một mảy may suy nghĩ nói 
năng. Do đó, nói thành Phật là việc rất dễ dàng, rất tự 
tại, đạt được là tại nơi ta, không phải cầu bên ngoài. Tất 
cả chúng sanh trên thế giới này, nếu thật không cam chịu 
trường kiếp trầm luân trong tứ sanh lục đạo, hằng đắm 
chìm nơi bể khổ, muốn thành Phật được thường, lạc, 
ngã, tịnh, phải tin lời chân thật của Phật Tổ “buông hết 
tất cả, không nghĩ nhớ thiện ác”, mỗi người khả dĩ liền 
đó thành Phật. Chư Phật, Bồ-tát và lịch đại chư vị Tổ 
sư phát nguyện độ hết tất cả chúng sanh, không phải là 
không bằng cứ, đâu phải chỉ hứa nguyện suông. 

Đã nói Ở trên, pháp vốn như vậy, Phật Tổ lắm 
phen dạy rõ căn dặn kỹ càng, là chân ngữ thật ngữ, 
không một mắy hư dối. Phật do lòng đại từ bi không nệ 
tất cả chúng sanh tỪ vô lượng kiếp đến nay mê muội 
chìm đắm trong biển khổ sanh tử, vừa ra lại vào, luân 
chuyển không dừng, mê lầm điên đảo, trái tánh giác hợp 
vọng trần. Ví như vàng ròng bổ vào hầm phẩn, không 
những chẳng dùng được mà lại nhơ nhớp quá lắm. Ngài 
bất đắc dĩ nói ra tám muôn bốn ngàn pháp môn, tùy căn 
cơ chẳng đồng của chúng sanh dùng đối trị tham, sân, si, 
ái v.v... tám muôn bốn ngàn bệnh tập khí vi tế. Như 
vàng đã dính các thứ nhơ nhớp, mới dạy người dùng 


w 9s Zz 2% ~ `. ˆ~ - Z 
sạn, bàn chải, nƯỚc, vải v.v... đề mài giũa, chùi rửa nó. 


Sở dĩ Phật nói pháp, mỗi môn đều là diệu pháp, đều có 
thể liễu thoát sanh tử, thành Phật đạo. ChỈ có vấn đề 
hợp cơ hay không hợp cơ, không cần phân biệt pháp 
môn cao hay thấp. Pháp môn lưu truyền ở Trung Hoa rất 
phổ thông là Tông, Giáo, Luật, Tịnh, Mật. Năm pháp 
môn này tùy căn tánh và chỗ hứng thú của mỗi người 
thực hành môn nào cũng tốt. Quan trọng là trong một 
môn được thâm nhập, trải thời gian lâu không đổi thay, 
như vậy khả dĩ thành tựu. 

Về Tông môn chủ trương tham thiền, tham thiền 
cốt “Minh tâm kiến tánh”, cần tham suốt được cái “bản 
lai diện mục của mình”, nên nói: “Giác ngộ tự tâm, thấy 
suốt bản tánh”. Pháp môn này phát nguyên từ hội Linh 
Sơn, Phật đưa cành hoa sen, ngài Ca Diếp cười chúm 
chím, đến Tổ sư Đạt-ma truyền sang Trung Hoa, về sau 
chỗ hạ th công phu đã từng thay đổi. Các bậc Thiền 
đức trước đời Đường, đời Tống phần nhiều nghe một 
lời, hoặc nửa câu được ngộ đạo. Thầy trò truyền nhau 
chẳng qua dùng tâm ấn tâm, không có một thật pháp. 
Ngày thường thưa hỏi, trả lời cũng chẳng qua tùy cách 
phá chấp, theo bệnh cho thuốc mà thôi. TỪ đời Tống về 
sau, người học đạo căn tánh yếu Ớt cạn hẹp, nói được 
mà làm không được. Ví như nói “buông hết tất cả”, 
“không nghĩ thiện ác”, thảy đều buông mà không hết, 


không nghĩ thiện thì nghĩ ác. Đến thời đại này Tổ sư bất 
đắc dĩ dùng biện pháp lấy độc trừ độc, dạy người học 
tham công án hay khán thoại đầu. Thậm chí thiết tha cắn 
chặt một câu “Tử thoại đầu”, dạy phải nghiến ngầm 
cấp bách không một sát-na lơi lỗng, giống nhƯ con 
chuột khoét rương cắn mãi một chỗ, chưa phủng thì 
không dừng. Dạy như vậy, mục đích lấy một niệm trừ 
muôn niệm. Kỳ thật, đó cũng là một biện pháp bất đắc 
dĩ, như mụt nhọt độc trong thân, nếu không dùng dao 
mổ thì bệnh khó lành. Công án của cổ nhân rất nhiều, 
sau này chuyên dạy khán thoại đầu, khán “Mang thây 
thúi ấy là gì?”, khán “Trước khi cha mẹ chưa sanh, thế 
nào là mặt thật xưa nay của ta?”. Gần đây, các nơi phần 
nhiều dùng một câu thoại đầu khán “Niệm Phật là gì?”. 
Kỳ thật, những câu thoại đầu đều cùng một loại, đều rất 
bình thường không có gì kỳ lạ đặc biệt. Có thể ta nói: 
khán “Niệm kinh là gì?”, khán “Trì chú là gì?”, khán “Lễ 
Phật là gì?”, khán “Đi đường là gì?”, khán “Ngủ mới 
thức là gì?”... đều cùng một loại như nhau. Sau chữỮ gì 
là đáp án, nó vốn là tâm. Thoại (lời nói) từ tâm khởi, tâm 
là đầu của thoại. Niệm từ tâm khởi, tâm là đầu của 
niệm. Muôn pháp đều từ tâm khởi, tâm là đầu của muôn 
pháp. Kỳ thật, thoại đầu tức là niệm đầu, trước niệm 
chính là tâm. Nói thẳng, trước khi một niệm chưa sanh 


là thoại đầu. Do đây, chúng ta biết khán thoại đầu tức là 
quán tâm. Trước khi cha mẹ chưa sanh, mặt thật xưa 
nay tức là tâm. Khán trước khi cha mẹ chưa sanh, mặt 
thật xưa nay là quán tâm. Tánh cũng tức là tâm. Câu 
“Phản văn văn tự tánh” (xoay cái nghe nghe tự tánh) là 
phần quán quán tự tâm. Câu “Viên chiếu thanh tịnh giác 
tướng” (chiếu khắp tướng giác thanh tịnh), thanh tịnh 
giác tướng tỨc là tâm, chiếu tức là quán. Tâm tức là 
Phật, niệm Phật tức là quán Phật, quán Phật tức là quán 
tâm. Sở dĩ nói “khán thoại đầu” hoặc nói “khán niệm 
Phật là gì ”, đều là quán tâm, quán chiếu giác thể tự tâm 
thanh tịnh, là quán chiếu Phật tánh của mình. Tâm tức là 
tánh, tức là giác, tức là Phật, không có hình tướng chỗ 
nơi, trọn không thể được, sẵn vậy thanh tịnh, khắp cả 
pháp giới, không ra không vào, không qua không lại, 
chính là xưa nay hiện thành Pháp thân Phật thanh tịnh. 
Hành nhân thu nhiếp lục căn “khán từ chỗ một niệm 
mới sanh”, soi xét một câu thoại đầu này, khán đến chỗ 
tự tâm thanh tịnh ly niệm. Lại tiến lên, càng thầm kín 
dày dặc, lặng lễ yên tịnh, tuy tịch mà chiếu, thẳng đó 
ngũ uẩn đều không, thân tâm đều vắng lặng, hoàn toàn 
không có một việc. Từ đây ngày đêm đi đứng ngồi nằm 
nhƯ như không động, càng lâu công phu càng dày liền 
được thấy tánh thành Phật, vượt qua mọi khổ ách. Xưa 


Tổ sư Cao Phong nói: “Người học đạo hay khán một 
câu thoại đầu, như gieo hòn gạch xuống hồ sâu muôn 
trượng, rơi thẳng tận đáy, được vậy trong bẩy ngày, 
nếu không khai ngỘ, Lão tăng xin dâng thủ cấp”. Bạn 
đồng tham thiền! Câu nói của người xưa là chân ngữ, 
thật ngữ, không phải lời nói dối trá lừa đảo đâu! 

Nhưng, tại sao người hiện thời khán thoại đầu 
rất nhiều, mà không có mấy người ngộ đạo? Ấy là do 
người hiện thời căn cơ không bằng người xưa, 
cũng tại người học đạo đường lối tham thiền khán thoại 
đầu đa số không rành rõ. Có người tham đông hỏi tây, 
cầu nam thỉnh bắc, kết quả chỉ là loạn động đến già, 
một câu thoại đầu vẫn không rành rõ, không biết thế nào 
là thoại đầu thì làm sao khán thoại đầu? Một đời chỉ 
chấp trước ngôn cú, danh tướng, dụng tâm tại thoại vĩ 
(đuôi lời nói) mà thôi. Hoặc có người khán “Tham Phật 
là gì?”, hoặc “Chiếu cố thoại đầu”, khán qua khán lại, 
tham tới tham lui cùng câu thoại đầu đông tây chạy 
ngược nhau. Như vậy, làm sao hội ngỘ được cái vô vi 
đại đạo bản nhiên này? Làm sao đến được cái vương vị 
tất cả không thọ? Hoặc có người bổ mạt vàng vào con 
mắt, con mắt bị mù, làm sao được phóng quang sáng 
suốt? Đáng thương thay! Đáng thương thay! Có những 
người hảo tâm xuất gia chí nguyện phi phàm, mà kết 


quả chỉ một bề nhọc công vô ích, rất đáng thương xót! 
Người xưa nói: “Thà đành ngàn năm không ngỘ, không 
cam mỘt ngày sai lầm”. 

Người tu hành ngộ đạo dễ mà khó, khó mà dễ, 
giống như vặn nút đèn điện, biết thì khoảng khảy móng 
tay đèn cháy sáng trưng, cái đen tối muôn năm liền hết, 
không biết thì vặn máy hồng đèn hư, phiền não càng 
tăng trưởng. Có một ít người tham thiền khán thoại đầu 
bị ma phát điên, thổ huyết, mắc bệnh, bởi vì lỬa vô minh 
quá to, chấp nhân ngã thật dày, đó là những gương rất 
rõ ràng. Sở dĩ người dụng công cốt khéo điều hòa thân 
tâm, cần phải tâm bình khí hòa, không chướng ngại, 
không nhân ngã, đi đứng ngồi nằm khéo hợp với máy 
huyền diệu. 

Pháp tham thiền xưa nay không có phân biệt, chỉ 
do công phu tu tập, sơ tham có khó và dễ, lão tham cũng 
có khó và dễ. Cái khó của người sơ tham là thế nào? — 
Vì thân tâm không thuần thục, đường lối chưa rành rõ, 
dụng công không đến nơi, nếu trong tâm không chấp 
cấp bách thì bị bệnh ngủ gật qua ngày, kết quả thành: 
“năm đầu sơ tham, năm thứ hai lão tham, năm thứ ba 
không tham”. Cái dễ là sao? - Chỉ cần đầy đủ tín tâm, 
tâm lâu bên và vô tâm. Tín tâm, một là tin tâm ta đây xưa 
nay là Phật, cùng chư Phật mười phương và chúng sanh 


không khác; hai là tin pháp của đức Phật Thích-ca Mâu- 
ni nói mỗi pháp đều được liễu sanh thoát tỬ và thành 
Phật đạo. Tâm lâu bền, phải tuyển chọn nhất định một 
pháp, trọn đời thực hành, cho đến đời sau và đời sau nữa 
đều như thế hành trì. Nếu là tham thiền thì cứ như thế 
mà tham, nếu niệm Phật thì cứ như thế mà niệm, nếu trì 
chú thì cứ như thế mà trì, nếu học giáo lý thì cứ từ văn, 
tư, tu mà thực hành. Dù tu một pháp môn nào cũng lấy 
giới làm căn bản. Nếu đúng như vậy mà thực hành sau 
này nhất định thành công. Qui Sơn Lão nhân nói: “Nếu 
có người hay thực hành pháp này (tham thiền) ba đời 
không lui sụt, quả vị Phật quyết định có ngày”. Vĩnh Gia 
Lão nhân nói: “Nếu dùng vọng ngữ lừa chúng sanh, 
hằng đọa địa ngục Bạt Thiệt số kiếp như cát bụi”. Vô 
tâm chính là buông hết tất cả, giống hệt như người chết, 
trọn ngày tùy chúng làm việc mà không khởi một điểm 
phân biệt chấp trước, thành một vị đạo nhân vô tâm. 
Người sơ tham đầy đủ ba tâm ấy rồi, nếu tham thiên 
khán thoại đầu, nên khán “Niệm Phật là gì?”. Ông tự 
thầm niệm ít tiếng “A Di Đà Phật”, khán cái niệm Phật 
đó là gì? Một niệm ấy từ chỗ nào phát khởi? Nên biết, 
một niệm ấy không phải từ miệng ta khởi, cũng không 
phải từ thân thịt ta khởi. Nếu từ thân miệng ta khởi, khi 
ta chết rồi thân miệng vẫn còn sao không thể niệm? Phải 


biết, một niệm này là từ tâm ta khởi, tức từ chỗ tâm 
niệm khởi phải chăm chăm nhìn thẳng nơi đó, như mèo 
rình chuột, toàn thể tinh thần tập trung vào một chỖ này, 
không có niệm thỨ hai. Chỉ cần giữ trung bình giữa 
hoãn và gấp, không cho gấp quá sẽ phát bệnh chướng. 
Đi đứng ngồi nằm đều giữ như vậy, lâu ngày công phu 
đầy đủ, thời tiết nhân duyên đến, một phen xúc chạm 
quả dưa chín cuống rụng bỗng nhiên đại ngộ. Khi ấy, 
như người uống nước lạnh nóng tự biết, thẳng đến chỗ 
không nghi ngờ, như thấy chữ Thập đầu đường đi 
thẳng về nhà gặp cha rất an vui. 

Cái khó dễ của người lão tham thế nào? - Lão 
tham là người đã gần gũi thiện tri thức, dụng công nhiều 
năm, đã trải qua một phen luyện lọc thân tâm thuần 
thục, đường lối rành rõ, dụng công một cách tỰ tại 
không thấy cay đắng. Cái khó của bậc Thượng tọa lão 
tham chính là dừng trụ trong chỗ tự tại sáng suốt, nghỉ 
trong Hóa thành không đến Bảo sở. Hay tịnh không hay 
động, không thể được cái chân thật thọ dụng; thậm chí 
gặp cảnh sanh tình thủ xã như xưa, ưa chán cũng hiện 
rõ. VỌng tưởng thô và tế vẫn nguyên vẹn bền chắc, chỗ 
dụng công như hòn đá ngâm nước lạnh không có tác 
dụng, lâu dần cũng sanh mỏi mệt, trọn không thể đắc 
quả khởi dụng. Thượng tọa lão tham! Biết được cái 


khốn khó này rồi, lập tức đề khởi câu thoại đầu cũ, 
phấn chấn tinh thần, đầu sào trăm trượng lại bước vượt 
lên, thẳng đến đảnh núi cao chót vót mà đứng, tận đáy 
biển sâu thăm thẳm mà đi, buông tay tung hoành, cùng 
gặp gỡ chư vị Phật Tổ, những cái khốn khó đâu còn, 
không dễ là gì? 

Thoại đầu tức là nhất tâm, cái nhất tâm này của 
chúng ta không phải Ở trong, ngoài và chặng giữa, mà 
cũng Ở trong, ngoài và chặng giữa, như hư không không 
động mà khắp tất cả chỗ. Sở dĩ thoại đầu không nên 
đem lên trên, cũng không nên đè xuống dưới. Đem lên 
trên thì dẫn khởi tán loạn, đè xuống dưới thì rơi vào hôn 
trầm, trái với tánh chất bẳn tâm, đều không phải là 
Trung đạo. Các vị sợ vọng tưởng, cho hàng phục vọng 
tưởng là rất khó khăn. Tôi xin thưa quí vị, không nên sợ 
vọng tưởng cũng không cần phí sức hàng phục vọng 
tưởng. Các vị chỉ cần nhận ra vọng tưởng, không chấp 
trước nó, không tùy thuận nó, cũng chẳng cần xua đuổi 
nó, chỉ không cho tiếp tục thì vọng tưởng tự lìa. Nên 
nói: “Vọng khởi liền biết, biết vọng liền ha”. Nếu khéo 
lợi dụng vọng tưởng khởi công phu, khán “VỌng tưởng 
này tỪ chỗ nào phát sanh?”. Vọng tưởng không tánh 
chính nó là không, tức là tâm tánh vốn không của ta, tự 
tánh thanh tịnh pháp thân Phật ngay đây được hiện tiền. 


Xét thật mà nói, chân vọng một thể, chúng sanh và Phật 
không hai, sanh tử Niết-bàn, phiền não Bồ-đề đều là bẳn 
tâm bản tánh, không cần phân biệt, không cần ưa chán, 
không cần thủ xả. Tâm thanh tịnh này xưa nay là Phật, 
không nhận một pháp, làm gì có nhiều mối? Tham! 

II THIÊN ĐƯỜNG CHỈ DẠY. 

DẪN LỜI DẠY. 

Chư vị hằng ngày đến thỉnh tôi chỉ dạy khiến tôi 
rất hổ thẹn. Chư vị ngày ngày nhọc nhằn cuốc đất, bửa 
củi, sánh gạch làm việc quên cả sớm chiều, mà vẫn 
không quên tâm niệm cầu giải thoát. Hạt giống thiết tha 
vì đạo ấy khiến mọi người đều cảm động. Hư Vân này 
hổ thẹn không đạo không đức, nói không đến đâu lấy gì 
chỉ dạy, chỉ lượm lặt những lời dạy của cổ nhân để đáp 
lại lời khẩn cầu của chư vị mà thôi. 

B. PHƯƠNG PHÁP NHẬP MÔN DỤNG 
CÔNG. 

Phương pháp dụng công tu hành rất nhiều, hiện 
tại chỈ tóm lược chỉ bày: 

1. ĐIỀU KIỆN QUYẾT ĐỊNH TRƯỚC KHI TU 
TẬP: 

a) Tin sâu nhân quả. - Không luận người nào, 
nếu muốn dụng công tu tập trước cần phải tin sâu nhân 
quả. Nếu không tin nhân quả, thực hành càn bướng, 


không những tu hành chẳng thành công mà tam đồ cũng 
khó tránh. Cổ đức nói: “Muốn biết nhân đời trước hãy 
xem sự lãnh thọ của đời này, muốn biết quả đời sau hãy 
nhìn sự gây tạo hiện tại”. Lại nói: “Giả sử đã tạo 
nghiệp trăm ngàn kiếp vẫn không mất, khi nhân duyên 
hội ngộ quả báo trở lại tự chịu”. Kinh Lăng Nghiêm nói: 
“Nhân địa không ngay, quả báo cong vạy”. Cho nên gieo 
nhân lành kết quả lành, gieo nhân ác gặt quả ác, trồng 
dưa được dưa, trồng đậu được đậu là đạo lý tất nhiên 
vậy. 

Nói đến nhân quả tôi xin thuật hai câu chuyện 
xưa để chứng minh: 

Chuyện vua Lưu Ly giết dòng họ Thích. 

Trước đức Phật Thích-ca ra đời, trong thành Ca- 
tỳ-la-vệ có một làng chài lưới, trong làng có cái hồ to. 
Khi ấy, trời hạn nước cạn, bao nhiêu cá trong ao bị 
người làng bắt ăn hết, sau cùng còn lại một con cá thật 
to cũng bị người làm thịt luôn. Trong làng chỈ có một 
đứa bé lâu nay không ăn thịt cá, hôm ấy đến thấy con cá 
to lấy cây gõ trên đầu nó ba cái rồi đi. Sau này khi đức 
Thích-ca ra đời, vua Ba-tư-nặc rất kính tin Phật pháp, 
cưới con gái dòng họ Thích làm vợ, sanh được một Thái 
tử đặt tên Lưu Ly. Lúc thơ ấu, Lưu Ly ở bên ngoại tại 
thành Ca-tỳ-la-vệ học, một hôm nhân giỡn chơi trèo lên 


tòa của Phật ngồi, bị người họ Thích rầy mắng kéo lôi 
xuống, nên ôm lòng uất hận. Đến khi Lưu Ly lên làm 
vua, xuất đại binh đánh thành Ca-tỳ-la-vệ, bắt hết dân 
cư trong thành giết sạch, chính khi ấy đức Thích-ca 
nhức đầu ba ngày. Các vị đệ tử lớn của Phật cầu xin 
Phật tìm cách giải cứu dòng họ Thích. Phật nói: “Định 
nghiệp khó chuyển”. Tôn giả Mục Liên dùng sức thần 
thông lấy bình bát đến thâu năm trăm người dòng Thích- 
ca đem để trên không trung; khi giặc qua, Ngài đem 
xuống thả ra, không ngờ khi trút bát thấy tất cả đều biến 
thành máu. Các đệ tử lớn đến thưa hồi Phật, Phật đem 
việc xưa dân trong làng ăn cá thuật lại: Con cá lớn ngày 
xưa là vua Lưu Ly hiện nay, quân đội của vua Lưu Ly 
đều là những con cá nhÖ trong hồ. Dân cư trong thành 
Ca-tỳ-la-vỆệ bị giết đều là người ăn cá ngày xưa. Thân 
Phật chính là đứa bé gõ đầu cá ba cái ngày xưa, nên hiện 
tại bị quả báo nhức đầu ba ngày. Vì định nghiệp khó 
tránh nên năm trăm người dòng họ Thích tuy được Tôn 
giả Mục Liên cứu thoát, cũng không bảo tồn được tánh 
mạng. Sau này vua Lưu Ly bị đọa địa ngục. Oan oan 
tương báo không biết bao giờ hết được. Nhân quả thật 
đáng sợ vậy. 

Chuyện ngài Bá Trượng độ Hồ Ly. 

Bá Trượng Lão nhân một hôm vào nhà giẳng, 


giảng xong các thính giả ra hết, chỉ còn lại một ông già 
không lui đi. Ngài Bá Trượng hỏi: “Ông còn muốn hỏi 
gì?”. Ông ấy thưa: “Con là Dã hồ tinh không phải là 
người, đời trước con vốn làm Đường đầu (Trụ trì) ở 
đây, nhân có người học, hỏi con: “Bậc đại tu hành lại 
rơi vào luật nhân quả chăng?ˆ. Con đáp: “Không rơi nhân 
quả'. Do đó con bị đọa lạc làm Dã hồ tinh đã năm trăm 
năm, không có cách nào thoát thân, mong Hòa thượng từ 
b¡ chỉ dạy cho!”. Ngài Bá Trượng bảo: “Ngươi hỏi lại 
ta”. Ông ấy bèn hỏi: “Bạch Hòa thượng! Bậc đại tu 
hành lại rơi vào nhân quả chăng?”. Tổ Bá Trượng đáp: 
“Không lầm nhân quả”. Ông già nghe câu này liền đại 
ngộ. Ông lễ tạ thưa: “Nay nương lời đáp thay của Hòa 
thượng khiến con siêu thoát thân Dã hồ, con ở hang sau 
núi, mong Hòa thượng lấy lễ tống táng theo nhà sư cho 
con”. Hôm sau, Tổ Bá Trượng lại hang sau núi, lấy gậy 
bới ra có xác con hồ tỉnh, bèn dùng lễ theo nhà sư mà an 
táng. 

Chúng ta nghe hai câu chuyện xưa này càng biết 
rõ nhân quả đáng sợ, tuy thành Phật vẫn khó khỏi quả 
báo nhức đầu. Sự báo Ứng một mảy may không sai lạc, 
định nghiệp thật khó trốn tránh. Chúng ta gắng cẩn thận, 
gắng dè dặt chớ có gây nhân. 

b) Nghiêm trì giới luật. - Dụng công tu hành 


trước nhất phải trì giới. Giới là cội gốc quả vô thượng 
Bồ-đề, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, nếu 
không trì giới mà tu hành thì không thể được. Trong kinh 
Lăng Nghiêm dạy rõ bốn món thanh tịnh, dạy chúng ta 
rằng: “Không trì giới mà tu chánh định không thể thoát 
khổi trần lao, dù hiện tiền có nhiều trí tuệ, nhiều thiền 
định cũng rơi vào tà ma ngoại đạo”. Đó nên biết, trì giới 
là trọng yếu, người trì giới Long Thiên Ủng hộ, ma 
ngoại kính sợ. Người phá giới, bọn quÏỈ gọi là giặc lớn, 
nó quét dấu chân của người ấy. Ngày xưa tại nước Kế 
Tân, gần bên đất già lam có một con độc long thường 
khi ra nhiễu hại dân chúng địa phương. Có năm trăm vị 
A-la-hán nhóm họp một chỗ dùng sức thiền định đuổi nó 
đi, rốt cuộc không hiệu quả gì cả. Sau có một vị Tăng, 
không cần nhập thiền định chỈ đến gần con độc long nói 
một câu: “Hiền thiện ! Hãy tránh xa chỗ này đi”. Con 
độc long liền đi mất. Các vị A-la-hán hồi vị Tăng ấy: 
“Ông dùng thần thông gì đuổi được con độc long?”. VỊ 
Tăng đáp: “Tôi không dùng sức thiền định, chỉ do cẩn 
thận đối với giới, gìn giữ giới khinh cũng nhƯ giới 
trọng”. Chúng ta tưởng tượng sức thiền định của năm 
trăm vị La-hán mà không bằng một vị Tăng nghiêm trì 
giới luật. 

Hoặc có người bảo: “Lục Tổ nói tâm bình đâu 


cần trì giới, hạnh thẳng nào dụng tham thiền”. Tôi xin 
hỏi ông: Tâm ông đã bình, hạnh ông đã thẳng chưa? Giả 
sỬ có người con gái đẹp lõa thể đến ôm ông, ông có thể 
không động tâm chăng? Có người vô lý mạ nhục đánh 
đập ông, ông có thể không sanh tâm sân hận chăng? Ông 
đã đạt được chỗ không phân biệt oán thân, thương ghét, 
nhân ngã, phải quấy chưa? Cẩn thận khi làm được mới 
nói những lời to ấy, nếu làm không được mà nói chỉ là 
nói suông. 

c) Tín tâm kiên cố. - Có ý dụng công tu tập trước 
cần phải có lòng tin bền chặt. Lòng tin là đầu của Đạo, 
là mẹ các công đức. Bất luận làm việc gì không có lòng 
tin thì làm không xong. Chúng ta cốt liễu thoát sanh tử, 
điều cần thiết phải có lòng tin bền chặt. Phật nói: “Tất 
cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai, chỉ do 
vọng tưởng chấp trước không thể chứng được”. Phật 
lại dạy các thứ pháp môn để đối trị tâm bệnh của chúng 
sanh. Chúng ta nên tin lời Phật nói không hư dối, tin 
chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Sở dĩ chúng ta 
chưa được thành Phật, đều do chưa triệt để dụng công 
đúng như pháp mà thôi. Ví như chúng ta tin đậu nành 
làm đậu hũ được, nếu ta không ra công nấu đậu hũ thì 
đậu nành tự nó không thể biến thành đậu hũ. Nếu chúng 
ta đi nấu đậu hũ mà để thạch cao không đúng lượng, 


đậu hũ cũng không thể thành. Nếu ta nấu đúng pháp, để 
thạch cao đúng lượng quyết định sẽ thành đậu hũ. 
Người tu hành cũng như thế, không dụng công tu tập cố 
nhiên không thành Phật, dụng công không đúng pháp 
Phật cũng không thể thành. Nếu người tu tập đúng pháp, 
không lui không hối, quyết định người này sẽ thành 
Phật. Cho nên, chúng ta phẩi tin sâu chính mình xưa nay 
là Phật; lại tin sâu y giáo pháp Phật dạy tu hành quyết 
định thành Phật. Vĩnh Gia Thiền sư nói: “ChỨng thật 
tướng không nhân pháp, sát-na diệt hết nghiệp A-tỳ, nếu 
dùng lời vọng dối chúng sanh, tự chuốc địa ngục (Bạt 
Thiệt) trần sa kiếp”. Ngài Vĩnh Gia vì lòng từ bi, cốt 
định chắc lòng tin cho người đời sau, nên phát lời thệ 
rộng lớn như vậy. 

d) Quyết định pháp môn tu hành.- Lòng tin đã đủ, 
lại nên chọn một pháp môn để tu trì, cần phải không 
được sớm Tần chiều Sở. Bất luận niệm Phật cũng tốt, 
trì chú cũng tốt, tham thiền cũng tốt, điều cần thiết là 
nhận định một pháp môn thẳng đó tiến tu hằng không lui 
sụt. Ngày nay chưa thành công, ngày mai vẫn tiến hành 
nhƯ thế; năm nay chưa thành công, năm tới vẫn tiến 
hành như thế; đời này chưa thành công, đời sau vẫn tiến 
hành như thế. Qui Sơn Lão nhân nói: “Đời đời nếu 
không lui sụt, quả Phật quyết định có ngày”. Có một số 


người làm mà không chú ý quyết định, ngày nay nghe v] 
thiện tri thỨc này nói niệm Phật hay, liền niệm Phật 
được vài ngày; ngày mai nghe vị thiện tri thỨc kia nói 
tham thiền hay, lại tham thiền vài ngày, sang đông tìm 
tây, một đời kiếm tìm đến chết mà không được một chút 
kết quả, rất uống thay! 

2. PHƯƠNG PHÁP THAM THIÊN: 

Pháp môn dụng công tuy nhiều mà chư Phật, Tổ 
sư đều cho tham thiền là vô thượng diệu môn. Trên hội 
Lăng Nghiêm Phật dạy Bồ-tát Văn Thù chọn môn viên 
thông, ngài Văn Thù chọn môn nhĩ căn viên thông của 
Bồ-tát Quán Thế Âm là bậc nhất hơn cả. Chúng ta cần 
“Phẩn văn văn tự tánh” (xoay cái nghe nghe tự tánh) 
chính là tham thiền. Trong thiền đường này cũng nên 
giảng một pháp tham thiền. 

a) Tọa thiền nên biết. - Bình thường nhật dụng 
đều là hành đạo, như vậy chỗ nào không phải là đạo 
tràng, cần gì thiết lập thiền đường, cũng không phải tọa 
thiền mới là thiền. Nói thiền đường, nói tọa thiền chẳng 
qua vì chúng ta là chúng sanh trong thời mạt pháp 
chướng sâu, tuệ cạn mà tạm thiết lập. 

Tọa thiền cần hiểu rõ cách điều dưỡng thân tâm. 
Nếu không khéo điều, hại nhổ là sanh bệnh, hại to là bị 
ma, thật đáng tiếc vậy. Trong thiền đường đi kinh hành, 


Z 


hoặc tọa thiền chỗ dụng ý chính là điều thân tâm. 
Phương pháp điều thân tâm rất nhiều, nay chọn lọc 
những điều cần yếu lược nói: 

Khi ngồi kiết già phải theo thứ tự, giữ tự nhiên 
và ngồi ngay thẳng. Không được để ý ễnh lưng thẳng 
lên, nếu ễnh thẳng lưng hơi nóng xông lên tụ lại lâu 
ngày, con mắt sanh nhiều ghèn, miệng hôi, đầu nóng, 
không muốn ăn uống, quá lắm đến thổ huyết. Lại không 
được để lưng cong đầu cúi nhiều, nếu vậy dễ sanh hôn 
trầm. Như biết khi hôn trầm tới, mở mắt to ra, ễnh lưng 
mỘt cái và động nhẹ nhẹ hai bên hông, hôn trầm tự 
nhiên tiêu diỆt. 

Nếu dụng công cấp bách quá, khi nghe trong lòng 
bứt rứt nên bổ hết mọi việc và xả luôn cả dụng công, 
dừng nghỉ độ năm mười phút, dần dần thư thái, nhiên 
hậu đề khởi dụng công. Nếu không như vậy, dồn chứa 
lâu ngày biến thành tánh nóng nảy dễ sân, thậm chí phát 
cuồng bị ma. 

Tọa thiền khi có chút thọ dụng (thấy cảnh giới 
lạ) cảnh giới phát hiện rất nhiều nói không thể hết, chỉ 
ta không chấp trước cảnh giới ấy thì nó không làm ngại 
ta được. Lời tục nói: “Thấy quái ta không quái, quái tự 
mất”. Trông thấy yêu ma quÏ quái đến nhiễu hại ta, ta 


không cần quan tâm đến nó, cũng không sợ nó hại. 


Chính thấy đức Phật Thích-ca đến rờ đầu thọ ký, ta 
cũng không quan tâm đến, chẳng nên sanh vui mừng. 
Kinh Lăng Nghiêm nói: “Không khởi tâm cho mình 
chứng Thánh, là cảnh giới lành, khởi tâm cho mình 
chứng Thánh, tức lạc quần tà”. 

b) Hạ thủ công phu - biết chủ khách.- Hạ thủ 
công phu thế nào ư? Trên hội Lăng Nghiêm ngài Kiều 
Trần Như nói hai chữ Khách Trần, chính là chỗ sơ tâm 
chúng ta hạ thủ công phu vậy. Ngài nói: “Ví như người 
hành khách dừng nghỉ nơi quán trọ, hoặc ngủ hoặc ăn, 
ăn ngủ xong gói hành lý ra đi, đi không trở về nghỈ lại. 
Nếu thật người chủ thì không đi đâu. Như thế suy xét, 
không Ở lại gọi là khách, ở lại gọi là chủ. Bởi không ở 
lại nên nghĩa là khách. Lại như buổi sáng trời tạnh, mặt 
trời vượt lên, ánh sáng soi qua các kẽ hở, soi rõ các vi 
trần trong hư không, vi trần diêu động, hư không yên 
lặng. Yên lặng là Không, diêu động là nghĩa Trần”. 
Khách và trần dụ vọng tưởng, chủ và hư không dụ tự 
tánh. Người chủ thì thường Ở, không phải như khách 
hoặc đi hoặc đến, đó là dụ tự tánh thường trụ vốn 
không theo vọng tưởng chợt sanh chợt diệt. Nên nói: 
“ChỈ tự vô tâm với vạn vật, ngại gì vạn vật thường 
nhiễu loạn”. Tính chất vi trần tự diêu động vẫn không 
làm ngại được cái yên lặng của hư không. Dụ vọng 


tưởng tánh nó sanh diệt vẫn không làm ngại được tự 
tánh như như bất động. Nên nói: “Một tâm không sanh, 
muôn pháp chẳng lỗi lầm”. 

Trong đây chữ Khách so phần thô, chữ Trần so 
phần tế. Người mới phát tâm trước nhận rõ Chủ và 
Khách, tự không bị nó kéo lôi; tiến lên nhận rõ ràng 
Không và Trần, vọng tưởng không thể làm chướng 
ngại. Nên nói: “Biết được, không phải oán”. Người hay 
xét kỹ lãnh hội được chỖ này, sự dụng công tu hành rất 
chóng tiến. 

c) Thoại đầu cùng nghi tình. - Thời xưa Tổ sư chỉ 
thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Như cách an tâm 
của Tổ Đạt-ma, lối bàn kiến tánh của Lục Tổ, chỉ cần 
thẳng đó thừa nhận là xong, không có khán thoại đầu. 
Đến các TỔ sư sau này thấy tâm người không bằng cổ 
nhân, không thể tử tâm như khối đất, mà luôn tráo trở 
lăng xăng, mọi người chỉ đếm của báu cho kể khác mà 
lầm nhận là của mình. Bởi thế nên các Ngài riêng lập 
môn đình (cảnh riêng) và mỗi vị chỈ ra một phương 
pháp, do đó mới dạy người học khán thoại đầu. 

Thoại đầu rất nhiều, như: “Muôn pháp về một, 
một về chỗ nào?” hay “Trước khi cha mẹ chưa sanh, thế 
nào là mặt thật của ta?” v.v... nhưng phổ thông hơn cả 
là câu “Niệm Phật là gì?”. 


Thế nào là thoại đầu? Thoại là lời nói, trước lời 
nói là đầu. Như niệm A Di Đà Phật là thoại, trước khi 
chưa niệm là thoại đầu. Nên nói thoại đầu là cái mé 
chưa sanh một niệm. Một niệm vừa sanh đã thành thoại 
vĩ (đuôi lỜi nói). Cái mé chưa sanh một niệm đó gọi là 
“không sanh”; không loạn động, không mê muội, không 
đắm nơi tịnh, không rơi vào không, gọi là “không diệt”. 
Luôn luôn chăm chú trở lại chiếu soi cái “không sanh 
không diệt” ấy, gọi là “khán thoại đầu” hoặc “chiếu cố 
thoại đầu”. 

Khán thoại đầu trước cần phải khởi nghi tình, đó 
là chỗ nương nhờ của pháp khán thoại đầu. Sao gọi là 
nghi tình? Như hồi niệm Phật là gì? Người người đều 
biết chính mình niệm. Nhưng là miệng niệm hay tâm 
niệm? Nếu thật miệng niệm, khi ngủ mê vẫn có miệng 
sao không niệm? Nếu thật tâm niệm, tâm hình dáng thế 
nào, lại không có chỗ nơi sờ mó? Nhân chỗ không rõ 
này, trên chữ gì phát khởi niệm nghi nhẹ nhàng tế nhị, 
không cho thô, càng tẾ càng tốt. Tùy thời tùy chỗ chăm 
chú chiếu cố quyết chí nơi niệm nghi này, giống như 
dòng nước không có chỗ đoạn, không sanh hai niệm. 
Nếu niệm nghi còn thì không cần để ý đến nó, niệm nghi 
nếu mất lại nhẹ nhàng đề khởi lên. Khi mới dụng tâm 
thì trong tịnh, trong động so sánh rất đắc lực. Nhưng cốt 


không sanh tâm phân biệt, không quan tâm đến đắc lực 
hay không đắc lực, không chú ý trong động hay trong 
tịnh, ta chỉ nhất tâm, nhất ý dụng công là tỐt. 

Bốn chữ Niệm Phật là gì, rất quan trọng tại chữ 
gì, ngoài ra ba chữ kia chẳng qua là để nói cho to mà 
thôi. NhƯ “mặc áo, ăn cơm là gì?”, “đại tiểu tiện là gì?”, 
“phá vô minh là gì?”, “hay hiểu biết là gì?”, bất luận đi 
đứng ngồi nằm một khi đề chữ gì lên là dễ phát niệm 
nghi, không cần suy nghĩ xét nét để ý mới có. Cho nên 
chữ gì trong câu thoại đầu thật tại là một diệu pháp của 
tham thiền. Nhưng không phải đem một chữ gì, hoặc 
bốn chữ niệm Phật là gì coi như danh hiệu Phật mà 
niệm; cũng không phải suy nghĩ xét nét câu niệm Phật là 
gì mà cho là nghi tình. Có một số người đem bốn chữ 
niệm Phật là gì ra niệm suốt ngày không dỪng miệng, 
như thế chi bằng niệm A Di Đà Phật công đức còn hơn. 
Có một số người nghĩ quanh tính quẩn, tìm đông kiếm 
tây cho đó là nghi tình, đâu biết rằng càng nghĩ càng tính 
vọng tưởng càng nhiều, giống như người muốn lên lại 
bị rơi xuống, cần phải biết vậy. 

Người sơ tâm phát niệm nghi rất thô, chợt dứt 
chợt nối, chợt chín chợt sống, đều không được nghi 
tình, chỉ gọi là Tưởng. Lần lần thu nhiếp được tâm 
cuồng loạn, niệm đầu cũng kềm giữ được chút ít, mới 


gọi là Tham. Lại tiến dần dần công phu thuần thục 
không nghi mà tự nghi, không biết mình đang ngồi ở chỗ 
nào, cũng không biết có thân tâm thế giới, chỉ riêng niệm 
nghi hiện tiền không gián đoạn, đó gọi là nghi tình. Thật 
tế mà nói, lúc đầu chưa kể là dụng công chỉ đả phá vọng 
tưởng, đến khi chân nghi hiện tiền mới là giai đoạn chân 
chánh dụng công. Giai đoạn này như qua cửa ải lớn rất 
dễ vào đường tẽ. 

Giai đoạn này rất thanh tịnh và vô hạn khinh an, 
nếu mất một ít giác chiếu bèn rơi vào trạng thái mê 
muội nhẹ nhàng. Nếu khi ấy có bậc sáng suốt ở bên, 
một phen nhìn qua liền biết người ấy đang mắc tại cảnh 
giới này, lấy một hương bản đập xuống, lập tức đầy 
trời mây mù tan hết, rất nhiều người nhân đây được ngỘ 
đạo. 

Chính khi rất thanh tịnh rỗng rang ấy, nếu nghi 
tình không còn bèn rơi vào vô ký, ngồi như cây như đá, 
hoặc gọi hòn đá ngâm nước lạnh. Đến khi đó cần phải 
đề khởi, đề khởi tức là giác chiếu (giác là không mê, tức 
là tuệ; chiếu là không loạn, tức là định) chăm chú một 
niệm ấy, lặng lễ chiếu soi, như như không động, sáng 
sủa không mê, rành rõ thường biết, như lạnh nóng rút 
hơi, một mạch liên tục không dứt. 


Dụng công đến chỗ này cần có con mắt Kim cang 


không đề khởi thêm, nếu đề khởi thì đã đầu lại thêm 
đầu. Xưa có vị tăng hổi Triệu Châu Lão nhân rằng: 
“Một vật khi không đem đến làm thế nào?”. Châu đáp: 
“Buông hết đi!”. Tăng thưa: “Một vật không đem đến, 
buông hết cái gì?”. Châu bảo: “Buông không xuống thì 


{?? 


gánh lên!”. Chính là nói giai đoạn này vậy. Trong cảnh 
sáng sủa mát mể này như người uống nước lạnh nóng 
tự biết, không phải nói năng có thể đến được. Người 
đến chỗ này tự nhiên sáng suỐt, người chưa đến được 
có nói cũng vô ích. Nên nói: “Trên đường gặp kiếm 
khách nên trình kiếm, không phải nhà thơ chớ tặng thơ”. 

d) Chiếu cố thoại đầu cùng phẳẩn văn văn tự 
tánh.- Hoặc có người hỏi: “Câu phản văn văn tự tánh 
của Bồ-tát Quán Thế Âm sao được gọi là tham thiền?” - 
Tôi mới nói chiếu cố thoại đầu chính là dạy ông luôn 
luôn chăm chú một niệm hồi quang phản chiếu cái 
“không sanh không diệt” (thoại đầu). Phẳn văn văn tự 
tánh cũng là dạy ông luôn luôn chăm chú một niệm phẳn 
văn văn tự tánh. Hồi chính là Phản, không sanh không 
diệt là Tự tánh. Văn và chiếu, tuy lúc xuôi dòng theo 
thinh theo sắc, nghe không ra ngoài tiếng, thấy không 
vượt khổi sắc, phân biệt rõ ràng: nhưng khi ngược dòng 
trở lại quán tự tánh không chạy theo thinh sắc, chính là 
một cái tính minh, Văn và Chiếu đâu phải hai thỨ. 


Chúng ta cần biết, nói rằng “Chiếu cố thoại đầu”, “Phẳn 
văn tự tánh” tuyệt đối không phải dùng mắt xem, dùng 
tai nghe. Nếu dùng mắt xem, hoặc dùng tai nghe, ấy là 
đã chạy theo thinh sắc, bị vật chuyển gọi là xuôi dòng. 
Nếu chăm chú trong một niệm “không sanh không diệt”, 
không đuổi theo thinh sắc, gọi là ngược dòng. Ấy là 
“Chiếu cố thoại đầu”, cũng là “Phản văn tự tánh”. 

e) Tâm thiết tha vì sanh tử cùng phát tâm lâu dài. - 
Tham thiền rất cần tâm thiết tha vì sanh tử và phát tâm 
lâu dài. Nếu đối với sự sanh tử không thiết tha thì nghi 
tình không phát, công phu khó đạt. Nếu không phát tâm 
lâu dài, một nóng mười lạnh thì công phu cũng không 
thành phiến. Chỉ cần có tâm thiết tha lâu dài thì chân 
nghi mới phát. Khi chân nghi phát thì trần lao phiền não 
không dứt cũng tự dứt. Khi thời tiết nhân duyên đến tự 
nhiên nước tụ thành ngồi. 

Tôi xin thuật lại một việc cũ chính mắt tôi thấy 
cho các ông nghe. Lúc trước, đời Thanh khoảng năm 
Canh Tý, Liên quân tám nước vào kinh đô, tôi theo chân 
vua Quang Tự và TỪ Hy Thái hậu chạy giặc. Giữa 
đường gặp một đoạn phải chạy bộ về Thiểm Tây, mỗi 
ngày chạy mấy mươi cây số, luôn mấy ngày không có 
cơm. Trên đường gặp một ông già đem dâng vua Quang 
Tự một miếng khoai rỪng, ăn xong vua hỏi người ấy: 


“Thứ gì ăn ngon lắm vậy?” Các ông thử tưởng, Hoàng 
đế ngày thường rất kiểu cách, rất oai phong, đâu tỪng đi 
bộ hơn mấy bước, chưa từng đói quá nửa bụng, chưa 
tỪng ăn hết một miếng khoai rừng. Đến lúc này, kiểu 
cách chẳng có, oai phong không còn, lội bộ cũng được, 
bụng đói cũng chịu, ăn rễ rau cũng ngon. Vì sao mà ông 
bổ hết được? — Vì Liên quân đuổi bắt ông, ông nhất tâm 
chạy chết. Đến sau được nghị hòa, ông ngự giá về kinh, 
kiểu cách lại khởi, oai phong lại hiện, đi bộ không nổi, 
bụng đói không được, cái gì không ngon thì nuốt không 
trôi. SỞ dĩ thế, tại khi này ông buông không hết, vì Liên 
quân không còn đuổi bắt ông, ông không có tâm chạy 
chết. Giả sử ông thường đem cái tâm chạy chết ấy mà 
tu hành thì thế nào không thành công; đáng tiếc ông 
không có tâm lâu dài, gặp thuận cảnh thái độ cũ lại bộc 
khởi. 

Các vị đồng tham thiền! Bọn quÏỈ vô thường luôn 
luôn theo đuổi sanh mạng chúng ta, không bao giờ chúng 
chịu “nghị hòa”. Chúng ta cần phải phát tâm thiết tha lâu 
dài để giải thoát vòng sanh tử. Tổ Cao Phong Diệu nói: 
“Người tham thiền cần yếu khắc định ngày thành công, 
giống như người rơi xuống giếng sâu ngàn trượng từ 
sáng đến chiều, từ chiều đến sáng muôn ngàn tư tưởng 
chỉ chăm chăm một việc mong ra khỏi giếng, trọn không 


có niệm thứ hai. Người thực hành được như vậy, hoặc 
ba ngày, năm ngày, bẩy ngày, nếu không triệt ngộ, Cao 
Phong ngày nay phạm tội đại vọng ngữ hằng đọa trong 
địa ngục Bạt Thiệt”. Cao Phong Lão nhân vì lòng đại bi 
thiết tha sợ e chúng ta không phát tâm tha thiết lâu dài, 
nên phát lời thề nặng này để bảo chứng cho chúng ta. 

ø) Dụng công có hai thứ khó và dễ. - Người dụng 
công có hai thứ khó và dễ: 

1.- Sơ dụng tâm khó dễ 

2.- Lão dụng tâm khó dễ 

1.- Sơ dụng tâm khó dễ. 

Sơ dụng tâm khó - Tâm trộm không chết. 

Cái thông bệnh của người sơ dụng tâm là vọng 
tưởng, tập khí buông không hết, vô minh, cao mạn, tật 
đố, chướng ngại, tham, sân, si, ái, lƯời biếng, ăn ngon, 
phải quấy, nhân ngã đầy dẫy trong bụng, làm sao tương 
ưng với đạo? Hoặc có người là công tử hay ca sĩ xuất 
gia tập khí không quên, một chút khổ nhọc chịu không 
nổi, một miếng không ngon nuốt chẳng vô, làm sao 
dụng công tu hành? Người này không chịu tưởng nhớ 
đức Bổn Sư Thích Ca là hạng nào đi xuất gia mà chịu 
khó khổ được như vậy? Hoặc có người biết chút ít văn 
tự bèn tầm chương trích cú đem những lời nói của cổ 


nhân ra phân tích, rồi cho mình là hiểu hoàn toàn sanh 


đại ngã mạn; nhưng đến khi bệnh nặng thì rên xiết suốt 
ngày, hoặc đến lúc sắp lâm chung thì tay co chân rút, 
bình sanh chỗ hiểu biết không thực hành được một 
điểm, đến khi hấp hối ăn năn sao kịp? 

Hoặc người có chút đạo tâm lại không hiểu rõ 
chỗ hạ thủ công phu. Có người sợ vọng tưởng cố trừ 
mà trừ không được, trọn ngày buồn rầu bực tức tự hận 
nghiệp chướng nặng nề, nhân đó thối thất đạo tâm. 
Hoặc có người quyết cùng vọng tưởng chiến đấu, chăm 
bằm chống tay xông hơi, ưỡn ngực trừng mắt giống vẻ 
mặt hầm hầm cỦa tên giám sát, quyết cùng vọng tưởng 
một còn một mất, họ đâu biết như vậy, vọng tưởng đã 
đuổi không được, trở lại mang bệnh thổ huyết, phát 
cuồng. Hoặc có người sợ rơi vào không, đâu ngờ trước 
đã sanh ra quÏ; không vẫn là không chẳng động, ngộ lại 
ngộ chẳng đến. Hoặc có người khởi tâm cầu ngộ, ngờ 
đâu cầu ngộ đạo mong thành Phật đều là đại vọng 
tưởng: cát không phải là cơm, cầu đến bao nhiêu năm 
quyết định cũng không ngộ. Hoặc có người chợt được 
yên tịnh một vài cây hương bèn sanh vui mừng, ấy chỉ 
là con rùa đen mù tìm bọng cây, ngẫu nhiên đụng nhằm 
chẳng phải là công phu thật, ma vui mừng sớm đã nhập 
vào tâm vậy. Hoặc có người trong chỗ yên tịnh biết 
được thanh tịnh rất thích, trong chỗ động thì mất thanh 


tịnh, nhân đó tránh chỗ ồn náo tìm chỗ yên tịnh, ấy là đã 
sớm làm quyến thuộc của hai thứ ma vương động tịnh. 
Các người như vậy thật rất là nhiều. Kể sơ dụng tâm 
không thấu rõ đường lối tu tập thật là khó. Có giác mà 
không chiếu thì tán loạn không thể “đến nhà”. Có chiếu 
mà không giác lại “ngồi chết chìm trong nước chết”. 

b- Sơ dụng tâm dễ - Buông xuống chỉ để một 
niệm. 

Dụng công tuy nói khó, nhưng hiểu rõ đường lối 
lại rất dễ. Tại sao sơ dụng tâm là dễ? - Không có gì 
khéo, buông hết liên được. Buông hết cái gì? - Buông 
hết tất cả vô minh phiền não. Làm sao buông hết được? 
- Chúng ta coi thân này như chết vậy. Ông thử chửi thây 
chết bao nhiêu câu, nó cũng không phát giận, đánh mẫy 
gậy nó cũng không chống cự, lúc sống ưa phá vô minh 
bây giờ cũng không phá, lúc sống ưa danh lợi khi này 
cũng không màng, lúc sống nhiều thứ tập nhiễm khi này 
không có, cái gì cũng không phân biỆt, cái gì cũng bổ 
hết. Chư vị đồng tham thiền! Chúng ta mang xác thân 
này một phen hơi thổ ra không trở lại bèn thành thây 
chết. Chúng ta sở dĩ buông không hết, chỉ do xem thân 
này là trọng, sanh nhân ngã phải quấy thương ghét thủ 
xã. Nếu nhận định thân này như thây chết, không quý 
trọng nó, không chấp nó là ngã thì có cái gì buông không 


hết? ChỈ cần buông được hết, trong hai mươi bốn giờ đi 
đứng ngồi nằm, động tịnh rẳnh rang bận rộn, toàn thân 
trong ngoài chỈ là một niệm nghi, bình thẳn không dứt 
niệm nghi, không chen niệm nào khác. Một câu thoại 
đầu như nương Ÿ Thiên trường kiếm, ma đến ma chết, 
Phật đến Phật chết, không sợ vọng tưởng thì có cái gì 
phá hại ta được? Có cái gì phân động phân tịnh, có cái gì 
chấp hữu chấp không? Như quả thật sợ vọng tưởng, ấy 
là chồng thêm một lớp vọng tưởng. Biết mình thanh 
tịnh, thế là đã không thanh tịnh. Sợ rơi vào không, chính 
đã rớt trong có. Tưởng thành Phật, đã vào đường ma. 
Nên nói: “Bửa củi gánh nước đâu không phải diệu đạo, 
cày ruộng cuốc đất đều là thiền cơ”. Không phải trong 
khi ngồi kiết già mới gọi là dụng công tu hành. 

2.- Lão dụng tâm khó dễ. 

Lão dụng tâm khó — Đầu sào trăm thước không 
thể tiến bước. 

Thế nào là lão dụng tâm khó? Lão dụng tâm đến 
giai đoạn chân nghi hiện tiền, có giác có chiếu vẫn thuộc 
sanh tử, không giác không chiếu lại rơi vào không vong, 
đến cảnh giới này thật là khó. Đa số người đến chỗ này 
vượt qua không khổi, đứng trên đầu sào trăm thước 
không có cách nào tiến bước. Có một số người nhân đến 
cảnh giới này, trong định phát chút ít tuệ hiểu sơ lược 


một ít công án của cổ nhân, liền bỏ hết nghi tình, tự cho 
là đại triệt đại ngỘ, ngâm thi vịnh phú, nhướng mày 
chớp mắt, xưng là thiện tri thức, thật không biết mình 
đã rơi vào bè đẳng cỦa ma. Lại có người hiểu lầm ý 
nghĩa câu của Đạt-ma Lão nhân nói: “Ngoài đỨt các 
duyên, trong tâm không xao động, tâm như vách tường 
có thể vào đạo” và câu của Lục Tổ nói: “Không nghĩ 
thiện, không nghĩ ác chính khi ấy cái gì là bẳn lai diện 
mục của Thượng tỌQa”, bèn cho ngồi như cây như đá là 
hay tuyệt. Hạng người này cho Hóa thành là Bảo sở, 
nhận xứ người cho là quê hương, thật là chỗ Bà tử đốt 
am và mắng “Các ngươi là người chết”. 

Lão dụng tâm dễ - Cứ miên mật đi ! 

Thế nào là lão dụng tâm dễ? - Đến lúc này chỉ 
cần không tự mãn, không bổ nửa chừng, thầm thầm kín 
kín dụng công, trong thầm kín lại thầm kín, trong vi tế 
lại vi tế, khi thời tiết đến đáy thùng tự bể (đại ngộ). 
Nếu không tự bể, nhờ thiện hữu tri thức nhổ đinh rút 
chốt cho. 

Đại sĩ Hàn Sơn có bài tụng: 

Chót vót trên đẳnh núi, 

Bốn phía không mé bờ. 

Ngôi tịnh chả ai biết, 

Suối lạnh vầng trăng soi. 


Trong suối vốn không trăng, 

Trời xanh trăng xa thẳm. 

Ngâm một bài ca này, 

Trong ca thiền chẳng có. 

Hai câu đầu nói cái chân thường bày hiện, không 
thuộc một cái gì, sáng chiếu khắp đại địa không một 
mảy chướng ngại. Bốn câu kế nói chân như diệu thể 
phàm phu hẳn không thể biết, ba đời chư Phật cũng tìm 
không được chỗ nơi cỦa ta, nên nói: “chả ai biết”. Ba 
câu “Suối lạnh vầng trăng soi v.v...” là Lão nhân dùng 
phương tiện thí dụ cảnh giới ấy. Hai câu rỐt sau, sợ 
người nhận lầm ngón tay là mặt trăng, nên đặc biệt 
cảnh giác chúng ta “phàm có nói năng không phải là 
thiên”. 

3. KẾT LUẬN: 

Chính tôi mới nói ở trên cũng là gỡ rối chỉ đường 
mà thôi. Phàm có nói năng đều không phải thật nghĩa. 
Cổ đức tiếp độ người, nếu không đánh thì nạt, đâu có 
vẽ bày lăng xăng vầy. Chẳng qua người nay không thể 
sánh với ngƯời xưa, miễn cưỡng dùng tay chỉ mặt 
trăng. Chư vị đồng tham thiền! Cứu cánh ngón tay là gì? 
Mặt trăng là gì? Hãy tham đi! 

HI. LỜI NHẮC KHI THAM THIỀN. 

Tâm tức là Phật, Phật tức là giác. Một cái giác 


tánh này chúng sanh và Phật bình đẳng không sai biệt; 
rỗng lặng trọn không có một vật, không thọ một pháp, 
không thể tu chứng: sáng suốt mà đầy đủ muôn đức, 
diệu dụng hằng sa không nhờ tu chứng. ChỉỈ vì chúng 
sanh mê muội trầm luân sanh tử trải qua rất nhiều số 
kiếp, tham, sân, si, ái, vọng tưởng chấp trước nhiễm ô 
đã sâu dày, bất đắc dĩ mới nói tu nói chứng. Thế nên, nói 
“tu” cổ nhân cho là một việc chẳng lành, không cách nào 
hơn mới tạm dùng vậy thôi. 

Thứ nói nhập thất. Quý vị nhập thất trải qua hai 
mươi mốt ngày. Trong hai mươi mốt ngày xét ra thân 
tâm có phần thuần thục, dụng công sánh với trước được 
dễ dàng. Quý vị cố gắng đừng để nhân duyên qua mất. 
Cần yếu trong hai mươi mốt ngày làm sao cho được 
nước rút đá lộ, phát minh tâm địa mới khổi cô phụ cái 
cơ duyên khó gặp này. 

Hơn hai mươi ngày nay, quý vị từ sáng đến tối 
thức sớm ngủ trễ, nỗ lực dụng công, kết quả không 
ngoài bốn thứ cảnh giới: 

I.- Có người đường lối không thông, câu thoại 
đầu khán không đến, mơ mơ màng màng theo chúng ngủ 
gật, không bị vọng tưởng lăng xăng thì bị hôn trầm lôi 
kéo. 

2.- Có người khán đến câu thoại đầu, có chút ít 


hiểu bèn chấp chặt, chỈ là nắm chết cứng hòn gạch gõ 
cửa, niệm chấp câu thoại đầu “Niệm Phật là gì?”, thành 
ra niệm thoại đầu, cho như thế là khởi nghi tình được 
khai ngộ. Đâu biết đó là dụng tâm tại thoại vĩ. Nó là 
pháp sanh diệt không thể đến được chỗ một niệm không 
sanh, tạm dùng còn khả dĩ, nếu chấp cho là cứu cánh 
thật pháp thì mong øì có ngày ngộ đạo? Gần đây trong 
thiền tông sở dĩ không có người đạt đạo, phần nhiều do 
lầm dụng tâm tại thoại vĩ. 

3.- Có người hiểu khán thoại đầu, hay chiếu cố 
đến hiện tiền một niệm không sanh. Hoặc hiểu niệm 
Phật là tâm, tức từ chỗ một niệm phát khởi này thẳng 
khán đến tâm tướng vô niệm. Theo dõi lần đến chỗ tịch 
tịnh, những vọng tưởng thô đã dứt, được khinh an, liên 
có các cảnh giới phát hiện. Hoặc không biết thân tâm 
mình đang ngồi chỗ nào. Hoặc biết thân được nhẹ nhàng 
có thể bay bổng lên trên. Hoặc thấy người, vật đẹp đáng 
yêu nên sanh tâm hoan hỞ. Hoặc thấy cảnh giới đáng sỢ, 
khởi tâm kinh khủng. Hoặc khởi tâm dâm dục v.v... 
nhiêu thứ không phải một, cần biết đó đều là ma, chấp 
nó bèn thành bệnh. 

4.- Có người nghiệp chướng nhẹ nhàng, đường 
lỐi rành rõ, dụng công đúng cách, tiến đúng phương 
pháp, tâm được thanh tịnh sáng suốt, tất cả vọng tưởng 


đều dứt, thân tâm tự tại không có cảnh giới nào khác. 
Đến chỗ này chấn khởi tinh thần theo đường lối trước 
dụng công, chỉ phải chú ý “cây khô trước hang nhiều lối 
tẽ”. Có khi đến chỗ này, rồi dừng trụ trong hôn trầm. Có 
khi đến chỗ này được chút ít tuệ giải, rồi làm thi làm 
văn, tự cho là đầy đủ, khởi cống cao ngã mạn. 

Bốn cẳnh giới trên đều là bệnh, tôi sẽ chỉ quý vị 
phương thuốc đối trị. 

a) Như người câu thoại đầu khán không đến, 
nhiều vọng tưởng hôn trầm, ông nên khán lại chữ gì 
trong câu “Niệm Phật là gì?”. Khán đến khi nào vọng 
tưởng hôn trầm còn ít, chữ gì không quên, liền khán đến 
chỗ một niệm mới phát khởi. Ở đó đợi đến lúc một 
niệm không khởi tức là được không sanh. Hay khán đến 
một niệm không sanh, gọi là chân khán thoại đầu. 

b) Người chấp chặt câu “Niệm Phật là gì?”, dụng 
tâm tại thoại vĩ, lấy pháp sanh diệt cho là phải, cũng nên 
theo ý tứ tôi đã chỈ ở trên, tức là nhắm chỗ một niệm 
phát khởi, khán đến một niệm không sanh. 

c) Người quán vô niệm đã được tịch tịnh khinh 
an mà gặp những cảnh giới khác lạ, ông nên chiếu cố 
câu thoại đầu cũ, một niệm không sanh, Phật đến Phật 
chết, ma đến ma chết, một bề không để ý đến, tự nhiên 


vô sự không rơi vào chúng tà. 


d) Người vọng niệm đã dứt, thanh tịnh sáng suốt 
thân tâm tự tại, nên như cổ nhân nói: “Muôn pháp về 
một, một về chỗ nào?”. Do một bề tiến đến chỗ cùng 
cực, thẳng tiến lên ngọn núi cao chót vót đứng, xuống 
tận đáy biển sâu thăm thẳm đi, lại buông tay ngang dọc. 

Trở về trước đã nói, đều là đối với người độn 
căn trong thời mạt pháp mà chỈ phương pháp. Kỳ thật 
tông môn thượng thượng nhất thừa này chỉ thú do đức 
Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni ở trong hội Linh Sơn đưa cành 
hoa sen lên biểu thị là “Giáo ngoại biệt truyền”. Trải qua 
chư vị Tổ sư chỉỈ truyền tâm, chỈ thẳng tâm người thấy 
tánh thành Phật, không rơi vào giai cấp, không nhỜ tu 
chứng. Trong một lời nói, hoặc nửa câu liền thấu rõ 
không một pháp có thể được, không một pháp có thể tu, 
liền đó không khởi vọng duyên tức là như như Phật, đâu 
cần học nhiều câu ư? 


IV. ĐÊM TRỪ TỊCH UỐNG PHỔ 


TRÀ DẠY CHÚNG. 

Chư vị Thượng tọa! Đêm nay là ba mươi tháng 
Chạp rồi, đại chúng đều nhận đã một năm qua, Thường 
trụ không có món gì ngon cúng dường, xin thỉnh chư vị 
uống một chung trà. Chiếu theo sách lịch một năm có 
bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông; mười hai tháng và hai 
mươi bốn tiết. Người đời hầu hết đều căn cứ theo thời 


tiết mà làm việc. Như nhà nông thì mùa xuân cày, mùa 
hạ bừa, mùa thu gieo, mùa đông gặt. Thợ thầy thì khởi 
công đình công. Buôn bán thì khai trương kiết trướng. 
Trường học thì tựu trường bãi trường. Chúng ta người 
xuất gia thì kiết chế giải chế, thỉnh chức thối chức. 
Không một nghề nào mà chẳng căn cứ thời tiết làm 
việc. MỘt số người cho năm qua là rất quan trọng cần 
phải thu nhặt những việc đã làm tổng kết lại, đồng thời 
cần phải nghỈ mấy ngày. 

Chúng ta có duyên lành hãnh diện ngày nay đồng 
Ở tại Vân Môn bình yên qua một năm. Đó là nhờ Phật 
Tổ Bồ-tát gia hộ và Long Thiên phù trì, cũng do chúng ta 
nhiều kiếp tài bồi công đức mới cẩm được quả tốt này. 
Nhưng, chúng ta được bình yên qua năm không thể quên 
được những người đang sống trong thống khổ. Chúng ta 
không thể thích thú vui cười, cần phải tỈnh xét ăn năn 
sám hối, tính tấn tu hành tự lợi lợi tha, khuếch trương 
phước tuệ. Những vị già, cái chết đến trong chớp mắt 
cần phải tinh tấn dõng mãnh tu hành. Những người trẻ, 
cũng không nên lửng lơ qua ngày, phải biết con đường 
huỳnh tuyền không lựa già hay trễ, mồ hoang biết bao 
người trẻ tuổi. Tóm lại, tất cả đều sớm nỗ lực cầu thoát 
khỏi vòng sanh tử mới là thượng kế. 

Chúng ta lâu nay mỗi ngày thường uống trà, tại 


sao hôm nay gọi “uống “Phổ trà”? Ấy là do lòng nhân từ 
của tiền bối mượn uống trà để kỉỈnh tỉnh môn đồ. Xưa 
Triệu Châu Lão nhân đạo đức cao siêu, học giả mười 
phương đến tham học rất đông. Một hôm, có hai vị tăng 
mới đến, Triệu Châu chỉ một vị hồi: “Thượng tọa từng 
đến đây chưa?”. VỊ tăng thưa: “Chưa từng đến”. Triệu 
Châu bảo: “Uống trà đi!”. Lại hỏi vị tăng khác: “Từng 
đến đây chưa?”. VỊ tăng ấy thưa: “Đã từng đến đây”. 
Triệu Châu bảo: “Uống trà đi!”. Viện chủ bạch: “Người 
chưa từng đến dạy uống trà còn có thể được, người đã 
từng đến vì sao cũng dạy uống trà đi?”. Triệu Châu gọi 
“Viện chủ!”. Viện chủ đáp: “Dạ!”. Triệu Châu bảo: 
“Uống trà đi!”. Như thế, cả ba người đều được lợi ích. 
Sau này truyền khắp thiên hạ “Trà Triệu Châu”. Lại như 
Tổ Vân Môn ở đây, có một học giả đến yết kiến, Ngài 
bèn cầm cái bánh đưa lên, học giả liền lãnh hội. Sở dĩ 
thiên hạ lưu truyền “Bánh Vân Môn”, “Trà Triệu Châu”. 
Hiện giờ chư vị uống trà, ăn bánh đã ngộ chưa? Nếu 
như chưa ngộ, phải dùng cách hỏi: “Uống trà là øì?”, 
“Ăn bánh là gì?”. Đại để người xưa mỗi niệm hợp đạo, 
mỗi bước đều vô sanh, nên trải qua một câu kỈnh tỉnh 
liền được ngộ đạo. Người nay phạm hạnh chưa trong 
sạch thường ở trong động, mỗi niệm sanh diệt che lấp 
sâu dày, làm sao chỉ dạy pháp, cũng không giáo hóa 


người khác. Cho nên chư vị phải buông hết tất cả, 
không cho phàm tình vọng niệm làm nhiễm ô cái chân 
tâm sáng suốt của mình. Cổ nhân nói: “Chỉ dứt hết phàm 
tình, không riêng có Thánh giải”. Các ông nay uống trà 
nếu không biết hương vị của trà, thì đồng cây đá, nếu 
biết hương vị của trà, ấy là phàm phu. Làm sao bỏ được 
hai bên có và không này, đó là bổn phận của tăng sĩ vậy. 
Tuy nhiên, siêu thoát hai cái hiểu biết này vẫn còn sanh 
hoạt trong hang quÏ. Các ông phải kỹ càng “Buông hết 
thân tâm, chớ theo các cơ quan mà chuyển động”, ngay 
đó tham đi! 

V. TU CÙNG KHÔNG TU. 

Giảng tu hành, giẳng không tu hành đều là câu nói 
suông. Chúng ta thấu triệt tâm quang của mình rồi, liền 
đó không có một viỆc thì còn cái gì mà nói tu không tu. 
Thử xem chỗ hiển bày của Đức Bổn Sư Thích-ca Mâu- 
ni, xuất gia, hỏi đạo, sau sáu năm khổ hạnh chứng đạo, 
khi sao mai mọc, Ngài than: “Lạ thay! Lạ thay! Tất cả 
chúng sanh đều có đức tướng, trí tuệ Như Lai, chỉ vì 
vọng tưởng chấp trước không thể chứng được. Nếu lìa 
vọng tưởng là thanh tịnh trí, tỰ nhiên trí, vô sư trí tự 
nhiên hiện tiền”. Về sau nói pháp bốn mươi chín năm, 
mà Ngài tuyên bố: “Ta chưa từng nói đến một chữ ”. 
Sau này, trải qua chư vị Tổ sư một mạch truyền nối đều 


nhận định “Tâm, Phật, chúng sanh ba cái không khác”, 
“Chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật”. Nói ngang, 
nói dọc, hoặc đánh, hoặc nạt đều vì đoạn trừ phân biệt 
vọng tưởng của học giả; cốt cho học giả thẳng đó “biết 
được bản tâm, thấy được bản tánh của mình”. Không 
nương vào một chút phương tiện nói tu nói chứng. Ý 
chỉ của Phật Tổ, chúng ta đã thấy rõ ràng lắm vậy . 

Một niệm tâm hiện tiền của chúng ta xưa nay vẫn 
thanh tịnh, vẫn tự đầy đủ, bủa trùm khắp giáp, diệu 
dụng hằng sa cùng với chư Phật ba đời không khác. ChỈ 
cần không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không nghĩ øì cả, 
liền đó có thể thành Phật, ngồi một chỗ mà thiên hạ thái 
bình. Như thế, còn có hạnh nào đáng tu, giẳng tu hành 
đâu không phải là câu nói suông. Nhưng một niệm tâm 
hiện tiền của chúng ta đang hướng ngoại tìm cầu, vọng 
tưởng chấp trước không thể rời được, từ vô thỈ đến nay 
lưu chuyển trong sanh tử, vô minh phiền não nhiễm quá 
sâu dày, ban đầu không biết tự tâm là Phật, biết rồi cũng 
chẳng chịu thừa đương, không thể làm chủ được, không 
có cái dũng khí của người tráng sĩ chặt tay, hằng ngày Ở 
trong vọng tưởng chấp trước. Người bậc thượng, trọn 
ngày làm thế này thế nọ, cầu thiền cầu đạo, mà không 
thể rời được hữu tâm. Người bậc hạ, tham sân si ái bền 
chặt không thể phá, chạy ngược với đạo. Hai hạng 


người này trầm luân trong sanh tử không biết chừng nào 
dứt; nếu giảng không tu hành đâu không phải lời nói 
suông? 

Các bậc đại trượng phu nhận định đã thấu triệt, 
biết rõ muôn sự muôn vật xưa nay đều là giấc mƠ, 
huyễn hóa, hòn bọt, cái bóng không có tự tánh, nhân và 
pháp liền không, muôn duyên đều dứt, một niệm là 
muôn năm, thẳng đến chỗ vô sanh. Người bàng quan 
nhìn vào thấy bậc ấy cũng mặc áo, ăn cơm, đi đỨng 
ngồi nằm như người thường. Đâu biết bậc ấy đang 
ngồi yên trong nhà thái bình thanh tịnh của mình, hưởng 
thọ kho báu vô tận, không khởi tâm không tạo tác, tự do 
tỰ tại, động tịnh đều là như như, lạnh hay nóng chỉ vị 
ấy tự biết mà thôi. Không những người, trời, quỷ thần 
trong tam giới lục đạo nhìn vị ấy không thấu, chính là 
chư Phật Bồ-tát cũng chẳng làm gì được người ấy. Đối 
với bậc này, còn nói cái gì là tu hành hay không tu hành? 

Hạng kế đó, cần phải phát khởi chí hướng, thống 
thiết nhớ việc chết sống, phát tâm hổ thẹn, khởi hạnh 
tinh tấn, hỏi đạo và cố gắng tham thiền; thường cầu 
thỉnh các bậc thiện tri thức chỉ dạy lối tắt, phân biệt thế 
nào là chánh, là tà; tha thiết giữa mài, lấy nước sông Hán 
mà rửa, đem ra mặt trời Thu mà phơi, dần dần càng 
được tinh thuần trắng sạch. Với hạng người này không 


thể không nói tu hành . 

Đã nói tỪ trước đến đây chẳng qua dời trên đổi 
dưới đều thuộc phương tiện tạm thời, người mắt sáng 
xem qua cốt nhận “vạch bùn lấy nước”. Song Tổ đình 
đã cuối thu, cách Phật ngày càng xa thẳm, vì Ứng hợp 
căn cơ chúng sanh, bất đắc dĩ mới giẳng giải thế này. 
Xét thật, giẳng tu hành, giẳng không tu hành đều là lời 
nói suông. Thẳng đó là vô sự, vốn không có một vật, đâu 
phiền mở miệng. Các Bồ-tát hội chăng? 


